Thành ngữ và tục ngữ 
trong thơ nôm Hồ Xuân 
Hương 


Đặng Thanh Hòa 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Thành ngữ và tục ngữ trong_thơ nôm Hồ Xuân Hương 








Đặng Thanh Hòa 
Thành ngữ và tục ngữ trong thơ nôm Hồ Xuân Hương 


Người ta thường bảo “Nôm na là cha mách qué”, thế nhưng 
với thơ Hồ Xuân Hương thì đó lại là một ngoại lệ, bởi vì người 
đọc nhớ Xuân Hương, yêu Xuân Hương lại chính từ cái sự 
“mách qué” ấy. Nếu không có cái chất “nôm na”, “mách 
qué”, “xỏ xiên” đầy tinh quái này thì có lẽ đã không có một 
Xuân Hương để cho người đời chiêm ngưỡng và tôn vinh Bà 
thành Bà chúa thơ Nôm trong làng thơ Việt Nam. Chính cái 
chất nôm na trong thơ của Bà đã tạo nên một chất men xúc 
tác mãnh liệt trong lòng người đọc. Người ta ngây ngất, hỉ 
hả, khoái trá với cái thứ ngôn ngữ “nhà quê, mách qué” như: 
đỏ lòm lom, già tom, mân mó, tấp tênh, lún phún, le te, chín 
mõm mòm,... Tất cả những cái đó hoàn toàn xa lạ với sự 
trau chuốt, gọt giữa, khuôn sáo mà người ta thường bắt gặp 
trong ngôn ngữ thơ. Ngoài những đặc trưng ấy, người ta còn 
bắt gặp ở Bà một biệt tài nữa trong việc vận dụng tiếng nói 
dân gian trong thơ. Đó là việc đưa thành ngữ, tục ngữ vào 
trong thơ, làm cho câu thơ trở nên giàu tính hình tượng, dễ 
nhớ, và độc đáo hơn. 

Qua sự khảo sát trong số 39 bài thơ trong tập Thơ Hồ Xuân 
Hương do tác giả Nguyễn Lộc tuyển chọn và giới thiệu được 
Nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 1987, chúng tôi đã 
phát hiện được 15 trường hợp có xuất hiện các yếu tố của 
thành ngữ, tục ngữ trong những câu thơ. Đây quả là một con 
số không nhỏ, nó cho thấy thành ngữ, tục ngữ trong thơ 
Nôm Hồ Xuân Hương có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng 


như thế nào. Quả là hiếm có một nhà thơ nào lại quan tâm 
đặc biệt đến vai trò của ngôn ngữ dân gian như Hổ Xuân 
Hương. 

Việc đưa thành ngữ, tục ngữ vào tác phẩm đã được nhà thơ 
xử lí rất tinh tế, tài tình và nhuần nhuyễn. Có những tác 
phẩm tuy rất ngắn nhưng chúng ta đã không khỏi ngạc 
nhiên khi thấy tác giả đã hai lần sử dụng đến yếu tố thành 
ngữ, tục ngữ. Chẳng hạn như: Bài Mời trầu có hai câu thành 
ngữ xanh như lá và bạc như vôi được áp dụng trong câu thơ 
"Đừng xanh như lá, bạc như vôi". Bài Khóc Tổng Cóc lại có 
hai câu thành ngữ khác là nòng nọc đứt đuôi và gọt gáy bôi 
vôi được áp dụng trong hai câu thơ “Nòng nọc đứt đuôi từ 
đây nhé, Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi”. Hoặc như ở 
bài Quan thị thì hai câu thơ "Đố ai biết đó vông hay trốc, 
Còn kẻ nào hay cuống với đầu" lại chính là hai hình ảnh hết 
sức ví von được rút ra từ hai câu tục ngữ[/¡] ngồi lá vông, 
chổng mông lá trốc [/i]và đầu trỏ xuống, cuống trỏ lên. 
Thậm chí có bài như bài Làm lẽ, chỉ với tám câu thơ ngắn 
nhưng lại có tới ba câu thành ngữ đã góp phần vào trong ấy, 
đó là "Năm thì mười hoạ chăng hay chớ" lấy từ ý của câu 
thành ngữ năm thì mười hoạ; “Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm" 
lấy từ ý của câu thành ngữ cố đấm ăn xôi; và câu "Cầm 
bằng làm mướn, mướn không công" lấy từ ý của thành ngữ 
làm mướn không công. Ngoài ra, còn có những bài khác 
cũng được vận dụng từ ý của thành ngữ, tục ngữ như: "Tài tử 
văn nhân ai đó tá?" (Tự tình I) lấy ý của thành ngữ tài tử giai 
nhân. "ấy ai thăm ván cam lòng vậy" (Tự tình III) lấy ý thành 
ngữ thăm ván bán thuyền. "Bảy nổi ba chìm với nước non" 


(Bánh trôi nước) ý của thành ngữ ba chìm bảy nổi (bảy nổi 
ba chìm). "Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo" (Đèo Ba Dội) ý 
của thành ngữ mỏi gối chồn chân. "Bán lợi mua danh nào 
những kẻ" (Chơi chợ chùa Thầy) ý của thành ngữ bán lợi 
mua danh (mua danh bán lợi). Và "Đêm ngày lăn lóc đám cỏ 
hôi" (Con ốc nhồi) từ ý của thành ngữ lăn lóc như cóc bôi 
vôi. 

Qua một số dẫn chứng trên, chúng ta có thể thấy rằng Hồ 
Xuân Hương khi đưa thành ngữ, tục ngữ vào thơ thường chủ 
yếu thông qua hai phương thức chính như sau: 

Phương thức thứ nhất là vận dụng trực tiếp thành ngữ, tục 
ngữ vào thơ, tức là lấy nguyên văn, nguyên dạng những câu 
thành ngữ, tục ngữ vốn có của dân gian để đưa vào thơ như 
trường hợp: xanh như lá, bạc như vôi (Đừng xanh như lá, 
bạc như vôi - Mời trầu); nòng nọc đứt đuôi (Nòng nọc đứt 
đuôi từ đây nhé - Khóc Tổng Cóc); năm thì mười hoạ, (Năm 
thì mười hoạ chăng hay chớ - Làm lẽ); cố đấm ăn xôi (Cố 
đấm ăn xôi, xôi lại hẩm - Làm lẽ); bảy nổi ba chìm (Bảy nổi 
ba chìm với nước non - Bánh trôi nước); mỏi gối chồn chân 
(Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo - Đèo Ba Dội); bán lợi 
mua danh (Bán lợi mua danh nào những kẻ - Chơi chợ chùa 
Thầy). Cách xử lí này phải nói là tương đối khó bởi vì nó đòi 
hỏi tác giả phải có một khả năng cảm nhận hết sức tinh tế 
về nghĩa của những câu thành ngữ, tục ngữ mà họ định sử 
dụng để xem nó có phù hợp với ý thơ mà mình định trình 
bày ở trong câu và trong bài hay không. Đồng thời, tác giả 
cũng phải là người hết sức giỏi về khả năng xử lí ngôn từ để 


“ „ 


có thể “ghép” những câu thành ngữ, tục ngữ, vốn là một 


“khối từ ngữ đúc sẵn”, vào với những từ ngữ chủ quan riêng 
của mình để tạo nên một câu thơ hoàn chỉnh mà không bị 
cứng nhắc, gượng ép về nghĩa cũng như về vần điệu. 

Những khó khăn nói trên đã được Hồ Xuân Hương xử lí thành 
công một cách tuyệt vời. Chúng ta thử lấy một ví dụ nhỏ 
trong số các ví dụ trên thì sẽ thấy rõ hơn biệt tài của Bà 
trong vấn đề này. Ví dụ trong bài Làm lẽ, để miêu tả thân 
phận hẩm hiu, thua thiệt của người vợ lẽ trong cuộc sống vợ 
chồng, tác giả đã sử dụng hai câu thành ngữ năm thì mười 
hoạ và cố đấm ăn xôi trong hai câu thơ "Năm thì mười hoạ 
chăng hay chớ" và "Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm". Đối với tiềm 
thức văn hoá của người Việt thì hai câu thành ngữ này vốn 
rất quen thuộc vì nó thường được sử dụng để nói tới sự trái 
khoáy, trớ trêu của một điều gì đó. Vì vậy trong trường hợp 
này phải nói rằng Xuân Hương đã sử dụng nó rất hợp cảnh 
hợp tình. 

Phương thức thứ hai là chỉ lấy ý của thành ngữ, tục ngữ để 
chuyển vào trong thơ chứ không áp dụng hoàn toàn như ở 
cách thứ nhất. Chẳng hạn như: thăm ván bán thuyền (ấy ai 
thăm ván cam lòng vậy - Tự tình III); gọt gáy bôi vôi (Nghìn 
vàng khôn chuộc dấu bôi vôi - Khóc Tổng Cóc); làm mướn 
không công (Cầm bằng làm mướn, mướn không công - Làm 
lẽ); ngồi lá vông, chổng mông lá trốc (Đố ai biết đó vông hay 
trốc - Quan thị); đầu trỏ xuống, cuống trỏ lên (Còn kẻ nào 
hay cuống với đầu - Quan thị); lăn lóc như cóc bôi vôi (Đêm 
ngày lăn lóc đám cỏ hôi - Con ốc nhồi). Cách xử lí này 
thường tạo nên tính ẩn ý kín đáo cho câu thơ và đôi lúc 
khiến cho câu thơ như có hơi hướng của những câu đố, ví dụ 


như trường hợp của "Đố ai biết đó vông hay trốc" (Quan thị) 
hay như "Còn kẻ nào hay cuống với đầu" (Quan thị). Những 
câu thơ được sáng tác theo kiểu này thường tạo cho người 
đọc có những sự liên tưởng rộng hơn, thích thú hơn và đầy 
ấn tượng hơn bởi vì dấu ấn thành ngữ, tục ngữ thường chỉ 
tồn tại phảng phất trong câu thơ chứ không hiện hữu rõ ràng 
như ở cách thứ nhất. Do đó, muốn phát hiện ra trong câu 
thơ ấy tác giả có sử dụng các môtip của thành ngữ, tục ngữ 
để diễn đạt nội dung hay không thì người đọc phải có một 
vốn thành ngữ, tục ngữ nhất định để làm cơ sở quy chiếu so 
sánh thì mới nhận ra được. 

Qua một số ví dụ trên, chúng ta thấy rằng ngôn ngữ dân 
gian nói chung và thành ngữ, tục ngữ nói riêng có một vai 
trò, giá trị rất lớn không chỉ trong đời sống ngôn ngữ nói 
hằng ngày mà còn cả trong ngôn ngữ viết, đặc biệt là thơ. 
Những câu thành ngữ, tục ngữ khi đi qua ngòi bút tài hoa 
của Hồ Xuân Hương dường như trở thành một thứ công cụ 
hết sức đắc dụng trong việc tạo hình, tạo nghĩa cho thơ mà 
không cần phải nhờ tới những thứ mĩ từ khác. Như chúng ta 
đã biết, thành ngữ, tục ngữ vốn là những đơn vị ngôn ngữ 
hết sức đặc biệt. Nó là một loại tổ hợp từ cố định quen dùng 
nên rất dễ nhớ dễ thuộc, và đặc biệt hơn là nghĩa của chúng 
thường có tính văn hoá, giáo dục cộng đồng, cũng như tính 
khái quát rất cao. Cho nên, khi xuất hiện trong thơ chúng 
thường đem lại tính gần gũi, bình dị và mộc mạc cho câu 
thơ. Đồng thời, cũng tạo nên những chiều sâu về nghĩa 
thông qua sự liên tưởng, suy luận của người đọc. Nói như 
vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận giá trị của nền 


ngôn ngữ văn chương, hay ngôn ngữ phổ thông mà hiện nay 
chúng tađang phải học, phải tiếp xúc hằng ngày. Điều quan 
trọng hơn là qua đó giúp cho chúng ta thấy được những vẻ 
đẹp vốn có của ngôn ngữ dân gian. Và đặc biệt là thấy được 
cái biệt tài của Bà chúa thơ Nôm trong việc vận dụng thành 
ngữ, tục ngữ giỏi như thế nào. Nói tóm lại, bất kể là ngôn 
ngữ dân gian hay ngôn ngữ văn chương cũng đều cần phải 
được tiếp thu có chọn lọc và phát huy đúng sở trường thì 
mới có thể làm giàu thêm cho kho tàng ngôn ngữ dân tộc. 
Điều đó có nghĩa là mọi cái chỉ tạo nên được giá trị thực sự 
khi và chỉ khi nó được đặt vào đúng vị trí của nó mà thôi./. 
Trung Tâm Từ Điển Học - Vietnam Lexicography 
Centre 

( Đăng trên Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 4 - 2001) 


Tài liệu tham khảo 

1. Hoàng Phê - Từ điển tiếng Việt, 2000 - Trung tâm Từ điển 
học - Nxb. Đà Nẵng. 

2. Nguyễn Lộc - Thơ Hồ Xuân Hương - Nxb. Văn học - 1987. 
3. Vũ Dung, Vũ Thuý Anh, Vũ Quang Hào - Từ điển Thành 
ngữ và Tục ngữ Việt Nam - Nxb. Văn hoá - 1997. 

4. Xuân Diệu - Ba thi hào dân tộc - Nxb. Thanh niên. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: e-cadao - vietsciences 
Được bạn: NHDT đưa lên 
vào ngày: 18 tháng 8 năm 2006 


